30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Trang Chủ » Thơ Ngắn » Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm 
Trăn Trở, Thao Thức 


& Nguyễn Văn Hiệp #®¿ 0 


Mục Lục Bài Viết 


Chùm Thơ Đêm Trăn Trở Thao Thức Không Ngủ Được! 


Thơ mắt ngủ về đêm chính là những tâm trạng, cảm xúc của những tâm hồn còn đang trăn trở, thao thức 
nồi lòng như biển cả mênh mông. Đêm! Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong 
lòng xuống, để òa khóc như một đứa trẻ để rồi ngay mai lau khô những giọt nước mắt ấy và bước tiếp 
trên đoạn đường mang tên “cuộc đời” dài vô tận. 


Các bạn thân mến, đêm xuống thường mang lại cho con người thật nhiều tâm trạng, và cảm xúc. Đêm 
với những người cô đơn thường dài hơn, sâu hơn, sống thật khi nghĩ về cuộc sống, những ngỗn ngang 
chất chồng. Đêm mắt ngủ là dấu hiệu thường thấy ở người trưởng thành, có thể vì tính yêu còn tình yêu 
dang dở, hay cuộc sống với nhưng chật vật và nỗi lo đã khiến họ chiềm vào màn đêm dài vô tận. Vì vậy, 
dưới đây là những bài thơ mất ngủ về đêm rất hay và phù hợp với tâm trạng của nhiều người, hi vọng 
các bài thơ sẽ một phần thay cho lời muốn nói, để bày tỏ trăn trở, thỗn thức trong lòng. 


Người Đàn Ông Làm Thơ — Tác Giả: Thích Nguyễn 


Người đàn ông làm thơ 
Trong những đêm không ngủ 
Mang nỗi niềm trăn trở 
Những mặn mà của biển cả mênh mông 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 1/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Người đàn ông, khi yêu cũng cho đi 
Chẳng toan tính những gì là được mắt 
Cũng say đắm với tắm lòng chân thật 

Muốn cùng nàng san sẻ những buồn vui 


Anh làm thơ, cũng cay đắng ngọt bùi 
Cũng khắc khoải bởi một lần tan vỡ 
Lặng thầm thôi, không một lời than thở 
Để đêm về cùng giọt lệ đầy vơi 


Anh làm thơ cho bao tháng năm dài 
Mãi trong thơ là tình yêu bắt diệt 
Mãi trong thơ, những lời thương tha thiết 
Da diết, mặn nồng, thương nhớ đằm sâu.... 


Đêm... Tình Chết — Tác Giả: Thái Trường 


Có những đêm buôn sao không chịu ngủ 
Mắt nhìn trần... trăn trở nghĩ vu vơ 
Biển đời rộng quá đâu biết bến bờ 

Lòng người thì sâu thước nào đo nỗi 


Thời buổi này mọi người đều sống vội 
Họ bảo nhau thời kinh tế thị trường 
Chỉ có tiền mới thể hiện tình thương 
Còn mọi thứ khác đều là vớ vẫn 


Chắc tại sống lâu đâm ra lần thần 
Cứ nghĩ yêu là thứ được tôn thờ 
Nên mãi cắm đầu vào những vần thơ 
Gửi cho đời niềm thương cùng nỗi nhớ 


Đêm ơi đêm...sao mi dài vô cớ 
Có lẽ nào... 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 2/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 
8 Thơ Ngắn 


Đêm nay tôi không ngủ 
Bao giọt lệ sầu vơi 
Nhạc thánh thót không lời 
Như gợi miền ký ức 


Đêm nay sao trống rỗng 
Nhìn khoảng trống mênh mông 
Đời có còn màu Hồng 
Hay mây đen giăng phủ 


Đêm nay lại mắt ngủ 
Gió thổi thốc từng cơn 
Đêm trắng như dỗi hờn 

Ngoài kia ai có biết 


Đêm như lời Vĩnh biệt 
Của người đã ởi rồi 
Giờ tình đã đổi ngôi 

Buôn tình tôi bật khóc 


Một Nửa — Tác Giả: Nguyễn Nhật 


Nửa mảnh trăng buồn rớt ở đâu 
Nửa kia trôi lặng lẽ qua cầu 
Đầu xanh đã nửa chừng xuân mộng 
Một nửa phần đời lắm bễể dâu 


Con chim lẻ bạn cứ phiêu bồng 
Một kẻ bên đời vẫn ngóng trông 
Xẻ trái tim này trao một nửa 
Nửa còn đang cố nhịp long đong 


Rượu uống bầu lưng dạ muốn chừa 
Nửa dành khi mất ngủ say sưa 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 3/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Nửa kiếp ta tìm kiếm quần quanh 
Nửa đoạn đường trần tim lạc lối 
Ấn tình một nửa quá mong manh 


Nhớ Mẹ - Tác Giả: Mai Ngọc Anh 


Em có biết mấy đêm nay mắt ngủ 
Anh gục đầu thốn thức gọi tên em 
Em phương xa giờ này em có nhớ 
Nhớ về anh như anh nhớ đến em 


Ôi cảm xúc tuôn trào theo nét bút 
Chợt hiện ra giữa đêm vắng tương tư 
Bao nỗi nhớ chen nhau về vào cấu 
Xé màn đêm khiến nước mắt anh rơi 


Ngủ Đi Em —- Tác Giả: Thu Lê 


Mệt lắm rồi em cứ ngủ đi. 
Đêm dài lắm em đừng thao thức 
Hãy quên đi những lo toan tất bật 

Những ghen tuông được mắt ở đời 


Em tự mình thương lấy mình thôi 
Đừng mong đợi ở một người nào khác 
Đừng để cho trái tim mình đi lạc 
Rồi nhận về vỡ nát với thương đau 


Lòng người dối gian trong cuộc sống muôn màu 
Em có hiểu tin là đau muôn kiếp 
Em cứ khóc cứ buông khi thấy mệt 
Đừng cố gồng gắng sức nữa làm chỉ 


Xòe tay ra em có được những gì 
Hay chỉ có lụy sầu bi khổ ải 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 4/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp sẽ Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Và tung tăng với nụ cười xuống phố 
Tự tin sải bước với áo quần rực rỡ 
Chẳng thèm quan tâm ai ngưỡng mộ ai hờn 


Chẳng thèm buồn dẫu là kẻ cô đơn 

Em vẫn phải vững niềm tin em nhé 

Ngủ đi em muộn rồi đừng suy nghĩ 
Đêm tàn rồi em cố ngủ đi em... 


Một Đêm Nói Chuyện Với Gái Quê — Tác Giả: Hàn Mặc Tử 
Chứa đầy hoa mộng trên trời cao 
Đêm ấy không trăng mà có sao 
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối 
Thì thầm trong gió ngàn phi lao. 


Mình nắm tay ta hỏi mật thiết 
Bước đường thi sĩ nhiều cay nghiệt 
Hay đầy hương vị như rừng mai 
Nhắm mắt ta vờ dường chẳng biết. 


Vì nếu ta đây là trích tiên 
Là hồn thi sĩ có lương duyên 
Với bao gái đẹp trong nhân thế 
Thì sống vô tâm chẳng biết phiền. 


Ta có như ai thèm phú quí 
Ngày đêm mơ ước điều xa xôi 
Tuy không tư lự nhưng hồi hộp 
Và biết làm thinh với ngọn đồi. 


Ta thường giơ tay níu ngàn mây 
Đi lại lang thang trên ngọn cây 
Bởi ánh trăng ngà đã yếu đuối 

Sương lam thắm áo lạnh không hay. 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 5/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Mình ơi, ta vốn khách đa tình 
Nhưng mi tình ta toàn nhạt cả 
Vì bao mỹ nữ, ta đều khinh. 


Đêm Vắng - Tác Giả: Thúy Hương 


Đã khuya rồi sao đèn ai vẫn sáng 
Có phải chăng đêm vắng chỉ một mình 
Ngoài trời đêm vạn vật đã lặng thinh 
Ngủ đi nhé sắp bình minh rồi đó 


Thu đã về dặt dìu từng cơn gió 
Màn sương giăng ướt ngọn cỏ nhành cây 
Trăng trên trời bầu bạn với Nàng Mây 
Người thi sĩ đôi mắt gầy trống vắng 


Bao đêm rồi người ngồi ôm khoảng lặng 
Để cõi lòng yên ắng phút thảnh thơi 
Con tim ơi ! Mắt buồn ngủ lắm rồi 
Khép lại nhé tâm sự buồn đêm vắng 


Mất Ngủ - Tác Giả: Vương Văn Thưởng 


Lại một đêm một đêm tôi mắt ngủ 
Cứ thức trắng tôi biết phải làm sao 
Nhắm mắt rồi vài phút lại mở ra 
Chẳng ngủ được biết phải làm sao đây 
Đã mấy bao đêm tôi mắt ngủ triền miên 
Ngủ chẳng được tôi cứ thức hoài thôi 
Thức đến khi trời bắt đầu gần sáng 
Không ngủ biết phải làm sao đây 


Mắất Ngủ - Tác Giả: Hồ Đình Hiền 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 6/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Giữa đêm trời thanh vắng 
Ta quay về biên ải 
Của quá khứ đã qua 
Chẳng có ai thật thà, trong ngày sống hiện tại 


Chỉ có khi giả dối, mới sống được ngày mai 
Nói vậy biết đúng không? 

Bởi không ai hài lòng, những gì ta đang có 

Chỉ khi nào trống rỗng, mới quí gì đọng lại 


Cuộc đời luôn bất công 
Chẳng bao giờ cho không 
Nợ vay thì phải trả 
Đắng cay chuyện thường tình 


Chỉ trời mới phân minh 
Cho đi là lấy lại 
Trời cho ta được sống 
Lấy lại bằng cái chết 
Thế là đời chấm hết 


Đêm Ngơ - Tác Giả: Nguyễn Văn 


Đêm nay sao khó ngủ 
Nằm nghe chú dế ru 
Chợt nhớ nàng ve thu 
Buôn lật bài thơ cũ 


Đèn trăng soi ít đủ 
Mắt già lại tật lu 
Nét mực tím thêm mù 
Mới hay mình lớ lú... 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 718 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Luân chuyền mới hóa cũ 
Đông dế tiễn ve thu 
Cũng khúc hát hòa ru 
Cớ gì ta mất ngủ ... 


Vẫn đêm nguyên lạc thú 
Rượu nồng tăm sủi ru 
Khói thuốc đượm vàng thu 
Quyện ảnh người hôm cũ 


Trăng mờ tim sáng đủ 
Bóng nhạt mộng nào lu 
Tình vút cõi yêu mù 
Hồn thần cười lớ lú... 


Đêm Trăng — Tác Giả: Hàn Mặc Tử 


Bữa ni sáng tỏ bóng Hằng 
Thử xem thiên hạ ai bằng ta không 
Thảnh thơi lầu mát ngồi trông 
Muôn vàn tâm sự một dòng nao nao 
Càng lên, càng tỏ, càng cao 
Trăng ơi hãy ghé động đào xem hoa 
Hữu tình ta lại gặp ta 
Đêm nay mới thấy đậm đà khuôn thiên 
Mà sao ngậm miệng làm duyên 
Đã nhiều căn dặn nỗi niềm tóc tơ 
Mà sao trăng khéo hững hờ 
Vì trăng ta phải ngồi chờ suốt đêm 
Muốn bay lên tận cung thiềm 
Kéo vằng trăng xuống kết duyên châu trần 


Ta Buồn — Tác Giả: Huệ Trần 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 8/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Những lúc phòng đơn hoài ước nguyện 
Từng đêm gối lẻ mãi mong cầu 
Bao giờ mới gặp người tri kỷ? 
Để trái tim lồng viết trọn câu 


Mắt Ngủ - Tác Giả: Hương Trà 


Đêm không ngủ nằm nghe gió thổi 
Kiếp phong trần trôi nỗi đầy vơi 
Đời là bể khổ người ơi 
Chốn đâu cho thoát cuộc đời này đây 


Đường đời đầy rẫy chông gai 
Đôi chân đã mỏi đường dài còn xa 
Có ai chùn bước như ta 
Hãy dìu nhau tới tận xa chân trời 


Cùng nhau làm lại cuộc đời 
Cho mùa xuân đến cuộc đời nở hoa... 


Thao Thức — Tác Giả: Lý Công 


Quá nửa đêm rồi thôi hãy ngủ đi eml 
Mắt thâm quằng đã nhiều đêm mắt ngủ 
Chuyện chúng mình đến bây giờ đã cũ 

Cứ mãi ngâu buồn mà chẳng có đổi thay 


Sắp sáng rồi sao em vẫn ngồi đây? 
Vì công việc của mỗi ngày có phải 
Hay cuộc tình dở dang đầy ngang trái 
Thương một kiếp đời... thân gái bơ vơ 


Lần nữa hỏi em đã ngủ được hay chưa? 
Cũng vừa lúc nghe tiếng gà gáy sáng 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 9/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Đừng nuối tiếc với nỗi niềm xưa cũ 
Hợp rồi tan nỗi đau là muôn thuở 
Hãy cứng cỏi lên khép chặt cửa càn khôn 


Buồn tủi chỉ em mãi thốn thức thâu đêm 
Tự vấn an mình để tăng thêm nghị lực 
Đời còn rộng hãy còn nhiều uẫn khúc 

Hãy ngắng cao đầu hạnh phúc... đón chờ eml 


Thức Khuya — Tác Giả: Hàn Mặc Tử 


Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, 
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an. 
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối, 
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn. 
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ, 
Buồn giúp công danh dế dạo đàn. 
Trở dậy nôm na vài điệu cũ, 
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn. 


Đêm Tự Hỏi - Tác Giả: Long Trần 


Chẳng biết giờ này em đã ngủ ngon chưa 
Hay còn thức với vần thơ khắc khoải 
Đêm rất lạnh khiến lòng anh tê tái 
Khoảng cách ơi... sao không thể thật gần! 


Tôi hiểu em trong đêm vắng bâng khuâng 
Con tim héo vẫn đang hoài khao khát 
Bên cạnh em, nửa ái ân tẻ nhạt 
Chẳng ám lòng, em cũng thức phải không? 


Ừ, cuộc đời là bễ khổ mênh mông 
Ta lạc lõng giữa bao người hạnh phúc 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 10/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Đêm vô tình làm hồn ta rỉ máu 
Ngửa mặt lên hỏi trời cao có thấu 
Hạnh phúc là gì... khi ôm trái tim đau... 2 


Trong đời thực mình là gì của nhau... 2 
Chẳng dám mơ mình sẽ là tri kỷ 
Ta chỉ cần có nhau trong suy nghĩ 
Vậy đủ rồi... là hạnh phúc phảỉ không? 


Đêm Trăng — Tác Giả: Cúc Trần 


Ngoài trời đã sáng rồi sao 
Một đêm không ngủ cho lòng suy tư 
Đâu còn ai nhớ với thương 
Mười năm quả phụ còn đau nát lòng 


Đêm nay trăng sáng lung linh 
Trải lòng về một chuyện tình trái ngang 
Người ta quyền quý cao sang 
Em đành ôm lấy trái ngang cho mình 


Số nghèo phận bạc như vôi 
Nên nào đâu dám ước mơ cao vời 
Thế mà cũng chẳng trọn đời 
Giữa đường gãy gánh tình vào thiên thu 


Đêm nay mắt ngủ buồn hiu 
Gửi cho trăng sáng muộn phiền thế gian 
Mai này nhờ ánh trăng vàng 
Xua đi đen tối trang đời bình yên 


Đêm xuống tuy không ồn ào như ban ngày, đêm thường buôn, cô đơn lạnh lẽo... Nhưng chúng ta ai cũng 
thích màn đêm buông xuống, có lẽ nó giúp che đậy những phiền muộn, mệt mỏi phải gánh chịu trong 
ngày dài. Tuy nhiên, mưu cầu một giấc ngủ say vào lúc này là điều không thể, thân xác có thể nghỉ ngơi 
nhưng tâm trí lúc này mới đang suy nghĩ, bộn bề trong cuộc sống. 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 11/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 
Home ẢnhĐẹp §#HinhNền (2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 
8 Thơ Ngắn 
e Thơ về cuộc đời buồn chán 
Ở trên là những bài thơ thức trắng đêm không ngủ được của nhiều tác giả, một trong những bài thơ trên 


sẽ là nỗi niềm và tâm trạng mà bạn có thể thấy được. Nếu thấy các bài thơ hay thì hãy chia sẻ để ủng hộ 
tác giả, và đừng quên hàng ngày vẫn có những bài thơ mới trong danh mục thơ ngắn tại ChieuTa.Com. 


| PHI HT TT NCT 7 OA.E CO TIGESGERGESTr TRÀ G CC TC. RE -stẻcgC(WtrệvrtercrtctriririgrctrrtiaanrcrcttirtarrrrGgirwertegesxrrcrtarainrnc+rrtrwœtkz=-œ>xq "1 

: % HH, % I 
Các Bạn Đang Xem Bài Việt Thơ Đêm Buôn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niêm Trăn Trở, Thao ! 
Thức Tại Danh Mục Thơ Về Cuộc Sống Ý Nghĩa của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường 
: Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! 
I I 
La m=m=E==mm=m=K=m=mm=m=K=mmmmmKmmmmmm=m=mmm=mrmm=mmmmm=mmmK=mmmm=mmmmKm=mmrmrm=rmmrmmmmmm=mmmKm=mKm=mmmKm=mmmmmmmKmm=Em= ä 


5/5( 1bình chọn ) 
Bài Viết Liên Quan: 


e« Thơ Về Mẹ Đã Mắt - Chùm Thơ Khóc Thương, Nhớ Mẹ Đã Mắt Ý Nghĩa 


e« Thơ Giàu Nghèo —- Chùm Thơ Về Sự Giàu & Nghèo Khó Trong Cuộc Sống 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


@ wt m 9 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 12/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 








Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 





Ø8 Thơ Ngắn 
—Z“” 


__ ` 2 
Tuyển Chọn 99 Bài Thơ Chúc Ngủ STT Không Ngủ Được Những Suy 


Ngon Hay & Lãng Mạn Cho Người Tư, Phiền Muộn Ngỗn Ngang Trăm 
Yêu Bề 


STT Đêm Khuya, Status Về Đêm 
Khuya Buồn & Cô Đơn Không Ngủ 
Được 

fS Chuyên Mục: Thơ Ngắn 


$ Thẻ: Thơ Buồn Cuộc Sống 


About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Đê Lại Một Bình Luận 
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 13/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Email * 


L) Notify me of follow-up comments by email. 


L) Notify me of new posts by email. 


ĐĂNG BÌNH LUẬN 








66 Một người bình thường như bao 
người...." 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 14/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp  §#§Hình Nền 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn LZ Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Subscribe to Blog via 
Email 


Enter your email address to 
subscribe to this blog and receive 
notifications of new posts by email. 
doin 6 other subscribers 


Email Address 


SUBSCRIBE 


Bài Viết Mới Nhất 


STT Ánh Trăng Buồn Vằng Vặc Nói Hộ Lòng 
Tôi Thắm Đẫm Tương Tư Tháng Tám 27, 2021 


Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những 
Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức Tháng Tám 25, 
2021 


Thơ Về Lá Phong Vàng Rơi Vương Vấn Khúc 
Giao Hưởng Của Mùa Thu Tháng Tám 24, 
2021 


STT Không Ngủ Được Những Suy Tư, Phiền 
Muộn Ngồn Ngang Trăm Bề Tháng Tám 22, 
2021 


15/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp  §§Hình Nền 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn LZ Status 


(1916-1985) —- 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) - 162 Bài Thơ < 


Hàn Mặc Tử . 
(1912-1940) - 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) — 160 Bài Thơ 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) — 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) —- 360 Bài Thơ 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp 

Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 

Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 

Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 

Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu 

Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
Mùa Xuân 

Mùa Đông 


16/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp  §#§Hình Nền 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 


# Mùa Hạ —- Thơ Và Câu Nói Mùa Hạ 


Bài Viết Mới Nhất 


STT Ánh Trăng Buồn Vằng Vặc Nói Hộ Lòng Tôi Thắm 
Đẫm Tương Tư Tháng Tám 27, 2021 


Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm 
Trăn Trở, Thao Thức Tháng Tám 25, 2021 


Thơ Về Lá Phong Vàng Rơi Vương Vấn Khúc Giao 
Hưởng Của Mùa Thu Tháng Tám 24, 2021 


STT Không Ngủ Được Những Suy Tư, Phiền Muộn Ngỗn 
Ngang Trăm Bề Tháng Tám 22, 2021 


Tiếng Thu Tháng Tám 6, 2021 


Bình Luận Mới Nhất 


17/18 


30/8/2021 Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức 


Home Ảnh Đẹp sẽ Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Trần Quang Minh trong Bài Thơ: Màu Tím Hoa Sim (Hữu 
Loan) Ý Thơ Trọn Nghĩa, Trọn Tình 


Bạn Bè Của Tôi 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân" và giúp tôi nhiều 
trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 


¡mm 
< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com OId) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - 
Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


https://chieuta.com/tho-dem-buon-khong-ngu-duoc.html 18/18 


